Australian 66715MS 


Bureau of 
Statistics 


Kiểm Tra Dân Số năm 2006, ngày thứ 
Ba 8 tháng Tám, thật quan trọng đối với 
cộng đồng của quí vị. 


Tất cả mọi người ở Úc đều được tính vào cuộc 
Kiểm tra Dân chúng và Gia cư trong năm 2006. Sự 
giúp đỡ của quí vị vô cùng quan trọng cho tương 
lai cộng đồng cuả quí vị. 


Các cơ quan cộng đồng, chính phủ và cơ sở kinh 
doanh tất cả đều dựa vào chỉ tiết cuộc kiểm tra 
dân số để hoạch định các phương tiện cho cộng 
đồng và những loại dịch vụ chẳng hạn như gia 
cư, y tế, giáo dục, các dịch vụ về ngôn ngữ, và 
những chương trình trợ giúp đặc biệt. 


Những câu hỏi về nơi sanh, ngôn ngữ 
đang nói, tôn giáo và tổ tiên 


Kiểm tra Dân số năm 2006 là bức tranh tổng quát 
của tất cả mọi người ở Úc và đo lường những 
vấn đề quan trọng chẳng hạn như tuổi tác, nơi 
sanh, ngôn ngữ đang nói, tôn giáo và tổ tiên 
cũng như biết được những ai đang cần sự giúp 
đỡ về Anh ngữ. 

Các tổ chức cộng đồng sắc tộc đều ủng hộ việc 
Kiểm Tra Dân Số. Những chỉ tiết ghi trong mẫu 
đơn sẽ giúp đỡ cho thấy hình ảnh chính xác về 
cộng đồng của họ. Các thông tin về Kiểm Tra Dân 
Số cũng giúp đỡ trong việc phân phối tài trợ của 
chính phủ cho các cộng đồng sắc tộc một cách 
công bằng. 


Fact Sheet 


www.abs.ø0v.au/census 


Hãy viết các câu trả lời của quí vị nếu 
không thấy liệt kê 


Cuộc kiểm tra dân số ghi chép dữ kiện cho gần 
280 quốc gia, 240 ngôn ngữ khác nhau và 120 
tôn giáo. Mẫu kiểm tra dân số có hạn chế khoảng 
dành để viết và không thể liệt kê hết tất cả các 
quốc gia, các ngôn ngữ và tôn giáo. Xin quí vị vui 
lòng viết câu trả lời vào phần trống dành cho quí 
vị ghi tên quốc gia, ngôn ngữ hay tôn giáo không 
được liệt kê. 


Các chỉ tiết riêng tư của tôi có được bảo 
mật không? 


Tất cả những chỉ tiết cá nhân của quí vị tuyệt 
đối được bảo mật - theo luật định. Các chỉ tiết cá 
nhân của quí vị đều được tuyệt đối bảo đảm. 


Những chỉ tiết về tên họ hay địa chỉ được lưu lại 
trừ phi quí vị đã chọn là một phần thuộc chương 
trình Census Time Capsule. Tất cả những mẫu 
đơn giấy tờ và bất cứ hồ sơ điện toán trong cuộc 
kiểm tra dân số có ghi chỉ tiết tên hay địa chỉ đều 
bị tiêu hủy sau khi đã giải quyết xong. 

Tất cả những nhân viên kiểm tra dân số đều bị 
ràng buộc bởi pháp lý và không được tiết lộ bất 
cứ chỉ tiết cá nhân nào. Những cơ quan chẳng 
hạn như Cảnh Sát Liên Bang, ASIO, Sở Thuế Vụ, 
Centrelink, Bộ Di Trú và những công ty tiếp thị 
trực tiếp không bao giờ xin được những chỉ tiết 
cá nhân từ cuộc kiểm tra dân số. 


Vietnamese - Page 1 of 2 


Census Time Capsule 


Quí vị có thể chọn lựa, để chỉ tiết của quí vị trong 
cuộc kiểm tra dân số cùng với tên và địa chỉ của 
mình, được lưu trữ trong Văn Khố Quốc Gia Úc 
Đại Lợi khoảng thời gian 99 năm. Như vậy không 
ai được xem dữ kiện kiểm tra dân số trong 99 
năm, chương trình này được gọi là Census Time 
Capsule. 


Đến năm 2105, Văn khố Quốc gia sẽ được mở cửa 
và dữ kiện bên trong sẽ được công bố cho công 
chúng xem. Những thế hệ tương lai sẽ có thể truy 
tầm nguồn gốc gia đình của họ. 


Tham gia vào chương trìng Census Time 
Capsule hoàn toàn là một sự chọn lựa. Bất cứ ai 
không đồng ý về chương trình này thì chỉ tiết của 
họ trong cuộc kiểm tra dân số đều được tiêu hủy, 
thực hiện theo những công việc thừờng làm của 
Nha Thống kê Úc, một khi việc thống kê đã hoàn 
tất. 


Cuộc Kiểm tra dân số được thực hiện như 
thế nào? 


Tất cả những ai ở Úc đều được tính, dù họ ở bất 
cứ ở đâu vào đêm kiểm tra dân số (thứ Ba ngày 
8 tháng Tám), kể cả các du khách. Nhân viên đặc 
trách kiểm tra dân số sẽ phân phối mẫu đơn và 
một tập hướng dẫn giúp đỡ tới nhà của quí vị 
trong vòng hai tuần lễ trước đêm Kiểm tra dân 
số và sẽ trở lại nhà quí vị trong vòng hai tuần sau 
đêm Kiểm tra dân số để thu lại mẫu đơn quí vị 
đã điền xong. Đối với cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 
2006 mỗi gia đình cũng có quyền chọn lựa điền 
vào mẫu đơn Kiểm Tra Dân Số qua mạng internet. 


Cần giúp đỡ? 


Dịch Vụ Trả Lời Về Cuộc Kiểm Tra Dân Số bao 
gồm hầu hết các ngôn ngữ thường nói trong 
nước Úc sẵn sàng phục vụ cho quí vị kể từ cuối 
tháng Bảy. 


Đường Dây Dịch Vụ Đa Ngôn Ngữ Hướng Dẫn 
Trả Lời Về Cuộc Kiểm Tra Dân Số sẽ hoạt động từ 
8 giờ 30 sáng cho tới 8 giờ tối qua điện thoại số 
1300 363 365. 


Những nhân viên thu mẫu Kiểm Tra Dân Số có 
năng khiếu về ngôn ngữ sẽ được tuyển dụng làm 
việc trong những vùng thích hợp. Họ được huấn 
luyện để giúp đỡ. Trang điện toán (website) của 
Census là www.abs.gov.au/census cũng có một 
số tài liệu đã được phiên dịch. 


Xin ghi nhớ - Cơ hội của quí vị sẽ được tính vào trong cuộc Kiểm tra dân số. 


Vietnamese - Page 2 of 2 


